10/10/2019 Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực Nam và Đông Nam Á về công bố khoa học 





Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực 
Nam và Đông Nam Á về công bố khoa học 


Hồ Mạnh Toàn - Phạm Hiệp (SSHPA) 10/10/2019 09:20 


Nghiên cứu do Clarivate Web of Science (1ST) công bố mới đây cho thấy, Việt Nam có lượng 
công bố đã tăng 5 lần kể từ năm 2009 - mức tăng trưởng cao nhất trong số 14 nước thuộc 
khu vực Nam và Đông Nam Á. 


papers 


 Ý“Í mu xz9 vở 
ual COUFrtt oi 


anni 


saeded 1o yuno2 jenuue- øtpu| 


h ... 
ner COUntries ~ 





Công bố của 6 nước hàng đầu khu vực Nam và Đông Nam Á qua các năm. Nguồn: Báo cáo Global 
Research Report - South and East Asia 


Đáng lưu ý là mốc 2009 trong báo cáo cũng trùng với thời điểm Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia 
NAFOSTED chính thức bước vào hoạt động. Theo nhận định của nghiên cứu này, Việt Nam vẫn còn 
nhiều dư địa để phát triển nhanh hơn và hội nhập sâu hơn với thế giới về KH&CN trong những năm tiếp 
theo. 


khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-khu-vuc-nam-va-dong-nam-a-ve-cong-bo-khoa-hoc/2019101008511557... 1/2 


10/10/2019 Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực Nam và Đông Nam Á về công bố khoa học 
Trong khi đó, về mặt sản lượng công bố, Ấn Độ đứng đầu với hơn 560.000 bài báo ISI và được xem là 
"người khổng lồ ngủ quên” với rất nhiều tiềm năng phát triển. Singapore đứng thứ 2, đóng góp hơn 
120.000 bài báo. 


Nghiên cứu chỉ ra một vấn đề cố hữu của các nhà khoa học tại khu vực này là, những đóng góp đáng kể 
của họ chủ yếu lại nhờ vào quãng thời gian họ làm việc tại nước ngoài. Những năm gần đây, trung bình 
mỗi năm, các nhà khoa học trong khu vực đã công bố 8% tổng sản lượng công bố khoa học toàn cầu, 


so với con số chỉ khoảng 3% trong suốt giai đoạn 1981-1995. 


Các nước được đề cập trong nghiên cứu bao gồm Lào, Myanmar, Brunei, Campuchia, Sri Lanka, 
Philippines, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam; và giai 
đoạn được khảo sát là từ năm 1981 đến 2018. 


Hồ Mạnh Toàn - Phạm Hiệp (SSHPA) 


khoahocphattrien.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-khu-vuc-nam-va-dong-nam-a-ve-cong-bo-khoa-hoc/2019101008511557... 2/2 


